Bí Quyết Đo Size Đồng Phục Áo Thun Cổ Tròn Nữ 


Nhanh Chóng 


Bảng hướng dẫn kích cỡ đồng phục áo thun cô tròn nữ là bảng kích cỡ được xưởng 
may đồng phục Dony nghiên cứu và cung cấp để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn 
kích cỡ phù hợp với vóc dáng của họ. 


Khi đặt may áo thun đồng phục nữ kiểu dáng cô tròn, ngoài chất liệu và kiểu dáng, 
kích cỡ áo cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Nếu bạn đang phân vân 
không biết cách chọn kích cỡ áo thun phù hợp, hãy tham khảo bảng kích cỡ dưới 
đây để lựa chọn áo vừa vặn với vóc dáng, tôn lên phong cách chỉn chu và thanh lịch 
của bạn mỗi khi xuất hiện. 


Đê xác định một chiệc áo thun có phù hợp với vóc dáng, đặc biệt khi bạn không thê 
thử trực tiệp sản phâm, bạn cân biệt các sô đo của cơ thê như vòng ngực, vòng eo, 
chiêu dài lưng... 


Thông thường, kích cỡ áo theo chuẩn quốc tế bao gồm 5 kích cỡ từ nhỏ đến lớn là 
S, M, L, XL, XXL, XXXL. Tuy nhiên, với nhiều phụ nữ Việt Nam, việc áp dụng 
kích cỡ áo theo chuẩn quốc tế này có thể có sự chênh lệch và không phải lúc nào 
cũng tìm được áo phù hợp với vóc dáng của mình. Vì vậy, Dony cung cấp bảng 
thông số dưới đây, để bạn có thê dựa vào số đo của cơ thê đề lựa chọn kích cỡ phù 
hợp cho các mẫu áo thun đồng phục của riêng mình. 


Bảng thông sô size đồng phục áo thun cô tròn nữ 


Bảng thông số dưới đây mang tính chất tham khảo, tùy theo form người mà có thể 
mặc những s1ze khác nhau. 


THÔNG SỐ ÁO THUN CỔ TRÒN NỮ 


DÀI NGỰC EO HÌNH ẢNH MINH HỌA 
(CM) (CM) (CM) (S1ZE M) 


59.5 39 36 


SAI SỐ: +1CM 


Bảng thông sô size đông phục áo thun cô tròn nữ 


« - Dài áo: đo thân trước từ sát mí chân cô trước đên lai 
‹e Ngực: từ nách hạ xuông 2cm đo từ nách bên này sang nách bên kia. 
« - Eo: đo từ điêm nhỏ nhât. 


Bảng thông số size trên đây sẽ giúp bạn chọn lựa chính xác nên dùng s1ze gì để công 
ty may đồng phục công sở DONY chúng tôi dựa vào đó đê tiên hành cắt vải và lên 


sản phâm giao cho bạn. 


Nguồn: hftps://dongphuc.dony.vn/cach-do-size-dong-phuc-ao-thun-co-tron-nu.html 


CÔNG TY CÓ PHẢN QUÓC TẺ DONY 


Địa chỉ văn phòng và xưởng may 1 
C2/1F Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCM (Kê bên khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc A) 


Địa chỉ xưởng may 2 
83 Nguyên Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. HCM 


Xưởng ỉn thêu 

8 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM 
Email: dongphuc(@dony.vn 
Tư Vấn Viên 

Ms. Mỹ Linh 

Tell/ WhatsApp/ Zalo: +84938 842 123 


Email: mylinh@dony.vn 


